18:08 19/7/24 Bảo hiểm là gì? 


Liên hệ để được báo giá 1800 599 998 English Bồi Thường 


Q 


Trang chủ > Blog > Bảo hiểm là gì? Hiểu đúng bản chất và phân loại bảo hiểm 


Bảo hiểm là gì? Hiểu đúng bản 
chất và phân loại bảo hiểm 


TRỌN VẸN AN TÂM CÙNG BẢI 


Đăng ngày 
28/09/2023 


Bảo hiểm là gì? Khái niệm tưởng chừng đơn giản và quen thuộc đối với nhiều người nhưng không phải tất cả đều hiểu đúng bản chất của nó. Kết quả 
là nhiều trường hợp đã mua bảo hiểm trong sai lầm hoặc có những hiểu nhầm trong quá trình mua bảo hiểm cho bản thân và gia đình. Trong bài viết 
này, hãy cùng Bảo hiểm Liberty tìm hiểu khái niệm, bản chất và phân loại các loại bảo hiểm hiện nay để hơn về bảo hiểm nhé. 


Bảo hiểm là gì? 


Hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu khái niệm bảo hiểm dưới nhiều góc độ, nhìn lại lịch sử phát triển của bảo hiểm và xem bản chất của nó là gì. 


w% Liberty_ 
Insurance 


Định nghĩa bảo hiểm là gì? 


Mặc dù ra đời rất sớm, song cho đến nay, vẫn chưa có một khái niệm thống nhất về bảo hiểm vì người ta đưa khái niệm về bảo hiểm ở nhiều góc độ 
khác nhau: 


Theo quy luật thống kê, bảo hiểm là hoạt động thể hiện người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người tham gia bảo hiểm trong trường hợp có rủi ro 
xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm, với điều kiện người tham gia bảo hiểm phải nộp một khoản phí cho bản thân hoặc cho người thứ ba. Điều này có 
nghĩa là người tham gia bảo hiểm chuyển giao rủi ro cho người bảo hiểm bằng cách một khoản phí để lập quỹ dự trữ. Trong trường hợp xảy ra rủi ro 
dẫn đến tổn thất, người bảo hiểm sẽ lấy quỹ dự trữ để trợ cấp hoặc bồi thường trong phạm vi bảo hiểm cho người tham gia. Phạm vi bảo hiểm là 
những rủi ro mà người tham gia đăng ký với người bảo hiểm. 


https://www.libertyinsurance.com.vn/blog/bao-hiem-la-gi-hieu-dung-ban-chat-va-phan-loai-bao-hiem 1/4 


18:08 19/7/24 Bảo hiểm là gì? 
Dưới góc độ tài chính, bảo hiểm là quá trình lập quỹ dự phòng bằng tiền nhằm phân phối lại những chi phí mất mát không mong đợi. 


Dưới góc độ pháp lý, bảo hiểm là sự cam kết bồi thường hoặc chỉ trả vê mặt kinh tế, trong đó người tham gia bảo hiểm phải đóng một khoản phí gọi 
là phí bảo hiểm cho đối tượng được bảo hiểm theo các điều kiện mà bảo hiểm đã quy định. Người bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường hoặc chỉ trả 
tiền cho đối tượng được bảo hiểm trong trường hợp có rủi ro xảy ra. 


Ví dụ, anh Trung là một tài xế taxi công nghệ. Hàng ngày, anh phải lái xe từ sáng đến tối. Nhận thấy công việc của mình có nhiều rủi ro, anh Trung 
quyết định mua bảo hiểm ô tô của Công ty Bảo hiểm Liberty. 


Trong một lần đi làm, anh Trung chẳng may xảy ra va chạm với ô tô khác, xe bị hỏng nặng và anh bị thương phải nằm viện điều trị. Nhờ vào bảo hiểm 
ô tô đã mua trước đó, anh nhận được một khoản bồi thường từ công ty Liberty để chỉ trả viện phí và sửa chữa những tổn thất. Nhờ có Bảo hiểm vật 
chất Liberty AutoCare, mọi khó khăn của anh Trung đều được Bảo hiểm Liberty đồng hành và giải quyết. 


Bản chất của bảo hiểm 

Dựa vào định nghĩa và ví dụ trên có thể hiểu mục đích của bảo hiểm là bảo vệ cho người tham gia khi gặp rủi ro, giúp họ an tâm về mặt tinh thân và 
ổn định kinh tế. Thực chất của hoạt động bảo hiểm là phân phối lại tổng sản phẩm giữa những người tham gia trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu tài 
chính phát sinh khi có rủi ro xảy ra đối với người tham gia bảo hiểm. 

Tuy nhiên phân phối trong bảo hiểm là phân phối không đồng đều, nghĩa là không phải ai tham gia cũng được phân phối và phân phối với số tiền như 
nhau. Phân phối trong bảo hiểm là phân phối cho số ít người tham gia bảo hiểm không may gặp rủi ro gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe và thỏa 


mãn các điều khoản trên hợp đồng. 


Điều đó cũng có nghĩa, phân phối trong bảo hiểm không mang tính bồi hoàn, dù có tham gia đóng góp vào quỹ bảo hiểm nhưng nếu không gặp rủi ro 
dẫn đến thiệt hại thì cũng không được phân phối. Như vậy, bảo hiểm là một biện pháp để quản trị rủi ro và bảo vệ. 


SP tp tUP ẤP 


Lịch sử phát triển của bảo hiểm 


Để hiểu rõ hơn bảo hiểm là gì? Hãy cùng nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của bảo hiểm. 


e._ Từ thời Trung Cổ các quy tắc về bảo hiểm hàng hải đã được hình thành, song đến thế kỷ 19 thì bảo hiểm mới được phát triển toàn diện, mạnh mẽ 
kéo theo sự ra đời, tồn tại và phát triển của tất cả các loại hình bảo hiểm: bảo hiểm thương mại, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp,... 

e_ Thời kỳ Trung Cổ ở Châu Âu, các thợ thuyền, nhà buôn, kỹ nghệ gia đã biết cách tổ chức đoàn kết các thành viên của mình để khắc phục các tổn 
thất khi tai nạn lao động, hỏa hoạn, ốm đau. Các hội nghị thương gia và các cộng đồng nghề nghiệp ở các thành phố lớn đã hình thành các hiệp 
hội để cùng nhau chia sẻ rủi ro trong giao dịch buôn bán và giao thông vận tải. 


e _ Thế kỷ 13, các văn bản luật liên quan đến đường biển và bảo hiểm hàng hải liên tục ra đời: Quy phạm của Orieron 1266, Luật Wisby của Thụy Điển 
năm 1288, Quy định của phòng bảo hiểm Bruges năm 1310. Như vậy, trong lịch sử hình thành và phát triển, bảo hiểm hàng hải là loại hình bảo 
hiểm ra đời và phát triển đầu tiên. 

e _ Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, một số loại hình bảo hiểm khác cũng nhanh chóng ra đời. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên được ký vào năm 
1583 tại Anh. Sau vụ hỏa hoạn ngày 2/9/1866, các công ty bảo hiểm hỏa hoạn đầu tiên ra đời tại London. Năm 1846, công ty bảo hiểm chuyên 
nghiệp đầu tiên đã ra đời tại CHLB Đức. 

e _ Đến thế kỷ 19, các nghiệp vụ bảo hiểm thương mại ra đời: Bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm trộm cắp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm kỹ 
thuật,... 

e _ Sang đến thế kỉ 20, bảo hiểm có bước phát triển vượt bậc và đóng góp đáng kể vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế. Bảo hiểm đã trở 
thành 1 ngành công nghiệp với sản phẩm đa dạng và quy mô toàn cầu. 

se. Ngày nay, với sự hỗ trợ của internet, bảo hiểm trực tuyến, bảo hiểm di động ra đời giúp mọi người tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện hơn. 


https://www.libertyinsurance.com.vn/blog/bao-hiem-la-gi-hieu-dung-ban-chat-va-phan-loai-bao-hiem 2!4 


18:08 19/7/24 Bảo hiểm là gì? 


Vì sao chúng ta cần bảo hiểm? 


Sau khi đã nắm được khái niệm bảo hiểm là gì và hiểu được bản chất của hoạt động này, chắc hẳn bạn đọc đều hiểu vì sao chúng cần bảo hiểm. Có 
rất nhiều rủi ro trong cuộc sống mà mỗi chúng ta có thể sẽ phải đối mặt như: 

e_ Rủi ro do môi trường thiên nhiên: bão, lũ, sạt lở, dịch bệnh 

e_ Rủi ro do sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật: tai nạn xe cộ, tai nạn lao động 

se. Rủi ro do môi trường xã hội: thất nghiệp, trộm cắp, bạo lực, hỏa hoạn,.. 


Rủi ro và khó khăn có thể sẽ gõ cửa bất cứ ai và gây nên những thiệt hại về vật chất và tinh thần. Đối diện với rủi ro, con người thường có 2 cách là 
kiểm soát và khắc phục. 


Trong đó, có 3 cách để kiểm soát rủi ro bao gồm tránh né, đề phòng, và giảm thiểu tổn thất. Ví dụ để tránh tai nạn giao thông người ta hạn chế đi lại, 
sử dụng các phương tiện an toàn. Để tránh hỏa hoạn, người ta tổ chức các lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy, mua sắm thiết bị phòng cháy chữa 
cháy trong nhà. 


Để khắc phục rủi ro, có 2 cách là chấp nhận và bảo hiểm. Với việc chấp nhận, người ta có thể lập quỹ dự phòng riêng hoặc đi vay mượn để khắc phục 
hậu quả của rủi ro. Trong khi đó, bảo hiểm rõ ràng là phương án quản trị rủi ro có hiệu quả hơn. Khi gặp rủi ro, người tham gia được nhận bồi thường 
dựa trên tính toán thiệt hại, nhờ đó họ khôi phục cuộc sống nhanh hơn, ổn định hơn. 


Phân loại bảo hiểm hiện nay 


Theo đối tượng bảo hiểm 
e_ Bảo hiểm tài sản: Đối tượng bảo vệ của loại bảo vệ này là các loại tài sản của con người. Ví dụ, mua bảo hiểm cho nhà cửa, ô tô, đồng hồ,... 


e_ Bảo hiểm con người: Đối tượng chính của các loại hình này là tính mạng, thân thể và sức khỏe của con người. Ví dụ, mua bảo hiểm sinh kỳ, bảo 
hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe,... 

e_ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Đối tượng bảo hiểm trong loại hình này là trách nhiệm phát sinh do các quy định trong luật dân sự. Ví dụ, mua bảo 
hiểm ô tô trách nhiệm dân sự, bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy 


Theo phương thức quản lý/ ý chí: 
e _ Bảo hiểm tự nguyện: Là loại bảo hiểm mà hợp đồng được ký kết dựa trên sự tự nguyện và nhận thức của người được bảo hiểm. 
e_ Bảo hiểm bắt buộc: Loại bảo hiểm này được thiết lập dựa trên các quy định pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích của nạn nhân trong trường hợp xảy ra 
thiệt hại và bảo vệ lợi ích chung của nền kinh tế - xã hội. 


Theo mục đích hoạt động 

e _ Bảo hiểm xã hội: Là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai 
sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.(Luật BHXH - 2014) 

e_ Bảo hiểm y tế: là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực 
hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật này. ( Luật Bảo hiểm y tế - 2008) 

se _ Kinh doanh bảo hiểm: là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ 
cung cấp bảo hiểm vi mô chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo 
hiểm, chỉ nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi 
xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. ( Luật Kinh doanh bảo hiểm - 2022) 


Theo kỹ thuật bảo hiểm 
e_ Bảo hiểm nhân thọ: là các loại bảo hiểm đảm bảo cho các rủi ro có tính chất thay đổi (rõ rệt) theo thời gian và đối tượng, thường gắn liền với tuổi 
thọ con người-. Hợp đồng bảo hiểm này thường kéo dài 10, 20, 30 năm,.. 
se _ Bảo hiểm phi nhân thọ: là các loại bảo hiểm đảm bảo cho các rủi ro có tính chất ổn định (tương đối) theo thời gian và thường độc lập với tuổi thọ 
con người. Hợp động bảo hiểm này thường gắn, kéo dài trong 1 năm. 


https:/Awww.libertyinsurance.com.vn/blog/bao-hiem-la-gi-hieu-dung-ban-chat-va-phan-loai-bao-hiem 


18:08 19/7/24 Bảo hiểm là gì? 


Chúng ta vừa tìm hiểu bảo hiểm là gì dưới nhiều góc độ và tìm hiểu bản chất của nó. Bảo hiểm là một hoạt động cần thiết trong cuộc sống giúp con 


người bảo vệ và quản trị rủi ro hiệu quả. 


Theo dõi mục tin tức của Liberty để biết nhiều kiến thức về bảo hiểm. 


Bảo hiểm cá nhânBảo hiểm Doanh nghiệpVề Liberty Việt NamBồi thường 


Nhận báo giá ngay 


1800 599 998 


Chính sách cookie | Thông báo bảo mật | Điều khoản & Điều kiện | Chính sách an toàn thông tin 


© 2024 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty, Tâng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 


https:/wwww.libertyinsurance.com.vn/blog/bao-hiem-la-gi-hieu-dung-ban-chat-va-phan-loai-bao-hiem 


A/4 


